


Chương 329: Tội phạm quan trọng Luân Hồi Điện



 
Dịch giả: Độc Hành 

 

Khi nam tử râu bạc xuất hiện ở đỉnh Bạch Ngọc Phong, trừ Âu Dương Khuê Sơn và mười tên Kim Tiên đạo chủ, những người còn lại, kể cả Hô Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê đều biến sắc. 

 

Đến Trưởng lão nội môn, lẫn đệ tử thân truyền ở bốn phía trên bậc thang cùng với chung quanh quảng trường, tất cả mọi người, tức thì cảm thấy có chút mờ mịt, hiển nhiên đại đa số người ở đây, đối với việc đột nhiên xuất hiện đoàn người nam tử râu bạc, thân phận cùng với việc phát sinh kế tiếp, cũng không rõ ràng lắm. 

 

Sắc mặt Hàn Lập hơi trầm xuống, đồng thời thầm hô xui xẻo, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. 

 

Hắn tuy rằng không biết đến cuối cùng là người nào, nhưng lấy vốn lịch duyệt của hắn có thể nhìn ra được, thân phận nam tử râu bạc này tuyệt không đơn giản, kỳ thật thực lực chỉ sợ có thể so sánh cùng vị Bách Lý Viêm đệ nhất Đạo chủ Chúc Long Đạo này. 

 

Thậm chí Âu Dương Khuê Sơn và mười vị Kim Tiên đạo chủ có can đảm đột nhiên ra tay với Bách Lý Viêm, chỉ sợ cùng người này có quan hệ không nhỏ, nếu không hắn thật sự không nghĩ ra, đám người Âu Dương Khuê Sơn dựa vào cái gì. 

 

Bách Lý Viêm mặc dù thân là đệ nhất Đạo chủ Chúc Long Đạo, chính là người có tu vi cao nhất ở cả tông môn, nhưng quanh năm bế quan không xuất hiện, đối với Chúc Long Đạo hầu như không quản, thực tế người khống chế tài nguyên cùng lợi ích kỳ thật chính là những Kim Tiên đạo chủ này, song phương tại thời điểm này cũng không có gì xung đột, ngược lại là các Đạo chủ còn muốn thu lợi ích nhiều hơn Bách Lý Viêm. 

 

Bây giờ mặc dù gã nhìn như bị nhốt, kỳ thật căn bản không có tổn thương gì, chỉ cần cho gã có chút cơ hội thở dốc, sẽ có cơ hội không nhỏ có thể phá trận thoát khốn ra, đến lúc đó mười người Âu Dương Khuê Sơn mặc dù liên thủ, cũng tuyệt không phải là đối thủ Bách Lý Viêm. 

 

Nhưng sau khi nam tử râu bạc xuất hiện, tình thế liền hoàn toàn khác, thậm chí Hàn Lập có thể thoáng phát giác được, thần sắc trên mặt đám người Âu Dương Khuê Sơn có biến hoá một chút. 

 

Bất quá nói đến cùng, hết thảy cùng hắn không có quan hệ chút nào, hắn cũng không muốn bị tai họa cá ở trong chậu như vậy. 

 

Chẳng qua là tình thế bây giờ, bản thân tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. 

 

Đang cân nhắc, ánh mắt của hắn đảo qua từng người trên không trung kia, muốn từ trên người những kẻ này nhìn thấy thứ gì đó. 

 

Song khi ánh mắt của hắn nhìn về một gã thanh niên cầm quạt phía sau nam tử râu bạc, hắn liền cảm thấy trong đầu "Oanh" một tiếng, đột nhiên truyền đến một tia đau nhức sắc nhọn. 

 

Hàn Lập nhịn không được cúi đầu xuống, lấy hai tay xoa nhẹ trên huyệt Thái Dương. 

 

Tên thanh niên kia dung mạo tuấn mỹ, mặc trên người trang phục màu bạc, phía trên có thêu tranh hoa điểu cá trùng, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. 

 

Trong tay hắn lay động nhẹ một thanh quạt xếp bạch ngọc, trên mặt mang theo vẻ tiếu ý, ánh mắt nhìn giống như tùy ý từ trên không trung lướt qua, nhưng xem đám người phía dưới quảng trường như con sâu cái kiến, chẳng qua là khẽ quét mắt qua, sau đó chuyển hướng nhìn về phía bạch ngọc đài cao. 

 

Hàn Lập xoa nhẹ thái dương một lát, tựa hồ giảm đau một chút, nhưng không có ngẩng đầu nhìn tiếp người nọ, chẳng qua là chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh sợ không dễ nhìn thấy. 

 

"Tuyết Oanh bái kiến Cung chủ." Ngay lúc này, ở bên kia Giảng Kinh Đài, Tuyết Oanh bỗng nhiên mở miệng chào hỏi nam tử râu bạc. 

 

Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. 

 

Có thể được vị Phó cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung Tuyết Oanh này xưng là Cung chủ, thân phận người kia tự nhiên là biết rõ rồi. 

 

Đúng là Cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung bây giờ, Tiêu Tấn Hàn. 

 

Tiêu Tấn Hàn khẽ vuốt cằm, sau đó ánh mắt nhìn về phía lồng giam màu vàng bên dưới, vừa vặn đón nhận ánh mắt của Bách Lý Viêm từ trong lồng giam nhìn lại. 

 

Khoé miệng người phía trước hơi nổi lên một tia cười lạnh, trong mắt người sau tức thì hiện lên một tia hàn mang. 

 

Trên đài cao, Ngọc Dương Tử cùng Mặc Phu Tử nhìn thoáng qua nhau, trong mắt mỗi người đều thấy một tia kiêng kị, bộ pháp nhao nhao xê dịch, rời xa chốn thị phi ở giữa đài cao này. 

 

Những người còn lại cũng đều giống hai người bọn họ lui về phía sau, để lại chính giữa vị trí trống không. 

 

"Tiêu Cung chủ, lúc trước là mâu thuẩn bên trong Chúc Long Đạo, Lạc mỗ ta là ngoại nhân không tiện hỏi đến. Bây giờ nhìn điệu bộ này, tựa hồ Bắc Hàn Tiên Cung cũng muốn tham dự việc này, cử động lần này dù sao cũng phải cho tất cả mọi người ở đây một cái công đạo chứ?" Thương Lưu Cung chủ Lạc Thanh Hải ngửa đầu nhìn về phía người Tiên Cung, chậm rãi mở miệng nói. 

 

"Bách Lý Viêm thân là tội phạm quan trọng của Luân Hồi Điện, bị Thiên Đình truy bắt, Bổn cung phụng mệnh truy nã. Lý do này, Lạc đạo hữu cảm thấy đủ chưa?" Tiêu Tấn Hàn lạnh lùng nói ra. 

 

Dứt lời, tay gã vung lên, một đạo kim quang lóe lên tức thì bay lên bầu trời, là một đạo quyển trục màu vàng. 

 

Hào quang quyển trục lóe lên, phía trên viết một mảnh chữ to màu vàng, nội dung giống như lời Tiêu Tấn Hàn nói, chính là lệnh đuổi bắt nhắm vào Bách Lý Viêm. 

 

Nghe tên Luân Hồi Điện, rất nhiều Chân Tiên Chúc Long Đạo đều là vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết là gì, Ngọc Dương Tử cũng lộ ra vẻ không rõ ràng cho lắm, chỉ có Mặc Phu Tử cùng Lạc Thanh Hải, ở chỗ sâu trong ánh mắt của hai người hiện lên một tia dị sắc không dễ thấy. 

 

Mặc Phu Tử truyền âm cho Hô Ngôn lão đạo, nói một tiếng "Thật có lỗi", liền bay ra phạm vi bạch ngọc đài cao. 

 

Lão vung tay áo bào, gọi ra nghiên mực khổng lồ, đáp lên phía trên nó, khống chế trực tiếp bay xa đi, căn bản không muốn có bất kỳ liên quan với nơi này. 

 

Lạc Thanh Hải thì khóe mắt hơi co quắp một chút, ánh mắt nhìn thật sâu vào Bách Lý Viêm, trầm mặc lại, bất quá lại không định rời đi lúc này. 

 

Đám người Ngọc Dương Tử cũng không ngu dốt, thấy tình hình này liền biết nơi đây sự tình không thích hợp chộn rộn, nhao nhao hóa thành lưu quang phi độn về hướng xa. 

 

Chỉ có rất ít người trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, bay ra ngoài trăm dặm liên dừng lại treo trên không, xa xa đứng xem hướng bên này. 

 

Đối với cử động của những người này, nam tử râu bạc lẫn người Bắc Hàn Tiên Cung đều không có ngăn cản. 

 

"Âu Dương Khuê Sơn, các ngươi thật muốn phản bội ta sao?" Bách Lý Viêm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tám gã Kim Tiên Đạo chủ đang nhốt mình, trầm giọng hỏi. 

 

Xích Viêm trên người gã cuồn cuộn khởi động, nhấc lên từng trận sóng nhiệt kinh người, còn không ngừng đốt xiềng xích trên người, nhưng chẳng biết tại sao những xiềng xích màu vàng kia thoạt nhìn không chút sứt mẻ, không có bị cắt ra dấu vết chút nào. 

 

Đám người Âu Dương Khuê Sơn hiển nhiên cũng không dễ dàng, trên trán tất cả mọi người đều chảy ra tầng mồ hôi rậm rạp, ai cũng không dám có nửa điểm buông lỏng, trên tay đánh pháp quyết, hết sức củng cố lồng giam do xiềng xích màu vàng tạo thành. 

 

"Bách Lý đạo hữu, Chúc Long Đạo chúng ta mặc dù thực lực xa xỉ, lại khó có thể chống lại Tiên Cung, sau lưng bọn hắn chính là Thiên Đình! Chúng ta có cái gì? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn toàn bộ Chúc Long Đạo bị diệt cùng một chỗ với ngươi." Âu Dương Khuê Sơn hít một hơi thật sâu, nói như thế. 

 

"Còn những người khác, cũng nghĩ như vậy sao?" Ánh mắt Bách Lý Viêm nhìn về phía ba mươi sáu Phó đạo chủ sau lưng những người kia, mở miệng hỏi. 

 

Những người này nghe vậy, nhao nhao cúi đầu, không dám đối mặt. 

 

Cùng lúc đó, hơn ngàn người ở bốn phía trên bậc thang cũng lâm vào cục diện khó xử. 

 

Bọn họ cũng không rõ ràng lắm Cung chủ Tiên Cung nói bất kỳ cái gì, nhưng vốn lấy kiến thức lịch duyệt của những người này, cũng đã đoán được một ít sự tình. 

 

Có không ít người lúc này liền sinh ra tư tưởng thoát đi, dù sao bọn hắn cũng không nguyện liên lụy không công vào loại tranh đấu cấp bậc Kim Tiên này, nhưng những người Tiên Cung ở trên bầu trời kia, mặc dù nhìn như thần thái tự nhiên, một bộ tư thế như xem cuộc vui, ánh mắt lại không ngừng quét xuống phía dưới, gây áp lực nặng nề. 

 

Hàn Lập ở trong mọi người, ánh mắt thỉnh thoảng quét nhìn những người Tiên Cung ở trên bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. 

 

Giờ phút này Kỳ Lương cũng trầm mặc lại, hiển nhiên sự tình lúc này, không phải một vị Trưởng lão Chân Tiên cảnh như gã có thể tham dự. 

 

Cả tòa đài cao thoáng cái lặng ngắt như tờ, người người đều biến thành trầm mặc không nói, bầu không khí tràn đầy áp lực. 

 

"Âu Dương Khuê Sơn, còn chưa động thủ, còn đợi khi nào?" Tiêu Tấn Hàn bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm không lớn, lại tràn ngập một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. 

 

Đám người Âu Dương Khuê Sơn không có lên tiếng, một tay cầm lấy xiềng xích màu vàng, một tay bắt đầu bấm pháp quyết. 

 

Một cỗ chấn động mãnh liệt từ trên người mười tên Kim Tiên phóng lên trời, trải rộng phạm vi trăm dặm trong hư không, những nơi đi qua, hư không giống như mặt nước nổi lên rung động mắt thường có thể thấy được, cảnh sắc cũng lộ ra có chút mơ hồ không rõ 

 

Lồng giam màu vàng dưới chấn động kia, mặt ngoài kim mang chợt hiện, ở trên lại ngưng kết từng sợi dây nhỏ màu vàng, dày đặc vô số, kéo dài đâm về phía Bách Lý Viêm. 

 

Ngay lúc này ở hướng Tây Nam, sau lưng một hôi bào lão giả khống chế xiềng xích màu vàng đột nhiên sáng lên một mảnh hào quang trắng như tuyết, một đóa Tuyết Liên Hoa ảnh cực lớn từ trong hư không hiện ra. 

 

Khoé mắt Âu Dương Khuê Sơn liếc thấy một màn này, lập tức kinh hãi, lớn tiếng kêu: 

 

"Vân Nghê, không thể..." 

 

Lời y còn chưa dứt, bên trong Tuyết Liên Hoa ảnh hào quang lớn nhanh chóng, một đạo chưởng ấn trong suốt như ngọc, trắng như tuyết từ giữa bỗng nhiên thò ra, đánh về phía sau lưng tên Kim Tiên đạo chủ kia. 

 

Trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ ra một viên châu óng ánh, trong nháy mắt đến gần phần lưng lão giả bỗng nhiên nổ bể ra, xoáy lên cuồng phong gào thét, tạo ra một đoàn hào quang chói mắt trắng như tuyết. 

 

Hôi bào lão giả khống chế đại trận xiềng xích, vốn là đã hao phí thật lớn tâm thần, đến nam tử tóc vàng cùng nữ tử mang lụa đen chủ yếu phòng bị Hô Ngôn đạo nhân, căn bản không nghĩ tới Vân Nghê sẽ không khôn ngoan ra tay như thế. 

 

Bất ngờ không kịp đề phòng, lão chỉ kịp phóng xuất ra Linh quang hộ thể, căn bản không xuất ra bất kỳ pháp bảo nào, liền bị một chưởng vỗ vào phía sau lưng. 

 

Chỉ nghe "Phanh" một thanh âm vang lên. 

 

Trên người lão giả Linh quang bỗng nhiên tản ra, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây không tự chủ được bay về phía trước, đâm vào lồng giam màu vàng đang vây khốn Bách Lý Viêm. 

 

Một tay lão tuy rằng vẫn cầm chặt lấy xiềng xích màu vàng, nhưng tay kia bấm niệm pháp quyết cũng đã buông lỏng ra. 

 

Sau một khắc, lồng giam màu vàng sáng bóng run lên, Bách Lý Viêm thân ở trong đó phát ra từng tiếng chấn cuồng tiếu ngàn dặm, hai mắt xích mang đại phóng, bắn ra hai đạo xích quang giống như thực chất. 

 

Cùng lúc đó, khí tức trên người gã cũng phóng đại ra. 

 

Trên bầu trời, trong mũi Tiêu Tấn Hàn hừ lạnh một tiếng, đại thủ đột nhiên vung xuống dưới, ống tay áo rộng thùng thình không gió tung bay, một đạo phù lục chữ triện kim quang lập lòe từ trong bay nhanh ra, phía trên nhộn nhạo từng trận pháp tắc chấn động, giống như đạo lệnh tiễn bắn thẳng đến lồng giam màu vàng. 

 

Hô Ngôn đạo nhân thấy vậy, không nói hai lời giương một tay lên, phóng ra một viên cầu màu xanh phù văn giăng đầy, đồng thời cắn đầu lưỡi phún ra một ngụm máu lên trên. 

 

Hầu như cùng một thời gian, nam tử tóc vàng, nguyên bản ngăn trước người Hô Ngôn, đôi tay khẽ vẫy, sau lưng Kim Luân lập tức phóng lên trời, chuyển động quay tròn nhanh chóng, phóng thẳng đến viên cầu, về phần nữ tử lụa đen tức thì thân hình hóa thành một đạo bóng đen, bay vọt về phía Vân Nghê. 

 

Hai mắt Hô Ngôn đạo nhân trợn lên, râu tóc đều dựng, hai tay mãnh liệt bấm niệm pháp quyết, trong miệng hô khẽ một tiếng 

 

"Nhanh". 

 

Chỉ thấy viên cầu màu xanh dính vào máu tươi, phía trên hiện ra từng đạo kim văn dày đặc, bỗng nhiên sáng rõ, mơ hồ một cái liền biến mất không thấy, thanh niên tóc vàng tế ra đạo Kim Luân kia căn bản không cách nào đuổi kịp. 

 

Tiếp theo trong nháy mắt, viên cầu màu xanh đột nhiên xuất hiện ở phụ cận đạo Phù lục màu vàng kia, ở trên độ sáng kim văn trong nháy mắt đạt đến đỉnh ngọn núi, trực tiếp nổ tung ra. 

 

Chỗ ánh sáng màu xanh nổ, bay lên một đoàn mây mù màu xanh cực lớn, hóa thành một mảnh sóng khí tràn đầy vô cùng mãnh liệt, cuốn về bốn phương tám hướng. 

 

Không đợi mây mù màu xanh tản ra, phía dưới bỗng nhiên có một đạo kim quang xẹt qua. 

 

Trương Phù lục màu vàng hào quang nhiều lên nhanh chóng, đúng là không hư hao chút nào, tiếp tục bay về phía lồng giam. 

 

Mắt thấy đạo Phù lục kia sẽ rơi vào trên lồng giam màu vàng, trong hư không chợt có một đạo kiếm quang trong suốt mắt thường không cách nào thấy rõ, như là nước chảy róc rách trôi qua, đánh lên phía trên nó. 

 

Chẳng qua là "Phốc" một tiếng vang nhỏ. 

 

Lúc hầu như tất cả mọi người không có chú ý, đạo kiếm quang như nước chảy kia cũng đã tiêu tán vô hình. 

 

Mà Phù lục màu vàng bị đánh trúng kia bất tri bất giác đường đi cũng đã chếch đi, tuy rằng còn đang rơi thẳng xuống phía dưới, nhưng căn bản lại không khả năng rơi xuống phía trên lồng giam. 

 

Hết thảy nhìn như dài dằng dặc, kì thực chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi.